Viêm phổi Kênh iTV những thông tin cần biết về bệnh viêm phổi 

Viêm phôi là căn bệnh nhiễm trùng đường hô hấp dưới phô biên, xảy ra ở mọi lứa tuôi. Nêu 
không được phát hiện kịp thời, có biện pháp điều trị phù hợp thì có nguy cơ tử vong cao. Cùng 
tìm hiếu rõ hơn nguyên nhân, triệu chứng, cách chấn đoản và điều trị bệnh viêm phôi; hay viêm 
phôi nặng là gì, bệnh có nguy hiếm không, có lây không trong bài viết này nhẻ! 

Viêm phổi là gì? 

Viêm phối (pneumonia) là tình trạng nhiễm trùng cấp tính ở một thùy phối trái hoặc phải, thậm 
chí toàn bộ phổi (các túi phế nang, ống phế nang, các tổ chức kẽ, viêm tiểu phế quản). 

Khi phổi bị viêm nhiễm, tiết dịch nhầy nhiều và để lại tế bào chết. Vì thế các túi khí nhỏ li ti 
trong phối bị tắc nghẽn, giảm trao đối khí. Cơ thế không đủ oxy sẽ không thế hoạt động bình 
thường. 

Bệnh viêm phối có khả năng lây nhiễm qua đường hô hấp, không khí, hít phải chất dịch, máu, 
những cơ quan lân cận như họng... 

Bệnh được chia thành hai giai đoạn: Viêm phối cấp và viêm phối mãn tính. 




Túi khí 
bình thường 


Túi khí bị viêm 
chứa đầy mủ và 
chất dịch khác 
(viêm phổi) 


Dấu hiệu biểu hiện triệu chứng viêm phổi 


Dấu hiệu, triệu chứng viêm phổi thuờng xuất hiện đột ngột, bao gồm: 


• Khó thở 
. Sốt 

• Toát mồ hôi, mặt đỏ, mạch nhanh 

• Ho khan, sau ho có đờm, đờm có thế màu gỉ sắt 

• Đau ngực bên phối bị tổn thuong 

• Chướng bụng, nôn mửa (có thế có) 

Dấu hiệu viêm phối nặng hon: 


• Môi, tay chân tím tái 
. Sốt cao 39 - 40 độ c 

• Rét run kéo dài khoảng 30 phút 

• Co giật (trẻ em) 

• Lú lẫn (người cao già trên 65 tuổi, người nghiện rượu) 





Hình ảnh X - quang viêm phối mờ 1 bên hoặc cả hai bên đáy phối. Trường họp hình ảnh X - 
quang có nám phổi thì có thể là dấu hiệu biểu hiện lao phổi hoặc ung thư phổi, cần có biện pháp 
điều trị kịp thời. 

Một số trường họp viêm phối không sốt, thường gặp ở người cao tuổi. 

Viêm phổi nặng là như thế nào? 

Viêm phối nặng là tình trạng bệnh tiến triến nặng có các biếu hiện nguy hiểm cần đến bệnh viện 
đế được điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm, tử vong ở người bệnh. 

• Sốt cao trên 39 độ c, kèm rét run 

• Khó thở, đau tức ngực 

• Ho khạc dòm màu gỉ sắt hoặc có máu 

• Thở nông, thở nhanh, gắng sức, hụt hoi 

Triệu chứng biếu hiện trẻ viêm phối nặng: 

• Thở gắng sức, rút lõm lồng ngực 

• Trẻ dưới 2 tháng tuổi: Bú kém, bỏ bú, co giật, ngủ li bì, sốt, lạnh, thở khò khè, tím tái môi, 
tay chân, toàn thân. 

• Trẻ từ 2 tháng - 5 tuổi: Không uống được gì, ngủ li bì, co giật, thở nghe có tiếng rít. 

Khi có bất cứ dấu hiệu triệu chứng viêm phối nặng như ở trên cần nhập viện đế cấp cứu ngay lập 
tức. 


Nguyên nhân viêm phôi 

Bệnh viêm phối do nhiều nguyên nhân gây ra, trong đó có 5 nguyên nhân chính gồm: 

• Vi khuấn: Nhiễm liên cầu khuấn nhóm B, Mycoplasma Pneumoniae, phế cầu, Chlamydia 
Pneumoniae, liên cầu pyogenes, tụ cầu vàng... 

• Virus (Siêu vi trùng) 

• Nấm íungus, ký sinh trùng parasites 

• Hít phải hóa chất môi trường độc hại khác nhau 

• Biến chứng từ bệnh sởi, ho gà, hen suyễn, viêm phế quản, cảm cúm, viêm họng... 

Người bệnh bị viêm phổi do virus có nguy co cao bị viêm phổi do vi khuẩn. 

Ai dễ mắc bệnh viêm phổi? 

Những người trong nhóm sau có nguy co cao bị mắc bệnh: 

• Trẻ dưới 5 tuổi và người già trên 65 tuổi 

• Người hút thuốc lá thường xuyên 



• Nhiễm trùng đường hô hấp do virus gần đây như cúm, cảm lạnh... 

• Mắc bệnh giãn phế quản, bệnh phối tắc nghẽn mãn tính... 

• Sóng trong bệnh viện 

• Phẫu thuật hoặc bị chấn thưong gần đây 

• Hệ miền dịch suy yếu do bệnh như HIV/ADIS, một số loại thuốc, rối loạn tự miền dịch 

• Mắc bệnh tiểu đường, xo gan, bệnh tim, bại não 

• Suy giảm ý thức, mất trí, đột quỵ, bệnh Parkinson, bệnh thần kinh khác 

• Người bị nhiễm liên cầu khuấn nhóm B 

• Mắc bệnh xo nang ảnh hưởng đến phối, hệ tiêu hóa, dề gây bệnh viêm phối 

Bệnh viêm phổi có nguy hiểm không? 

Viêm phối có nguy hiểm không sẽ phụ thuộc vào tình trạng, mức độ bệnh và biện pháp điều trị. 
Neu như phát hiện sớm, điều trị đúng cách thì viêm phối sẽ khỏi hoàn toàn không để lại di chứng 
gì. Ngược lại, phát hiện muộn, uống sai thuốc, viêm phối gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, có 
thế gây tử vong ở người bệnh. Các biến chứng bệnh viêm phối dễ xảy ra gồm: 

• Nhiễm khuấn huyết: Điều trị biến chứng này rất khó khăn, sức khỏe người bệnh bị ảnh 
hưởng trầm trọng, có thể dần đến tử vong. 

• Áp xe phổi, ung thư phổi không phải tế bào nhỏ, bệnh xo nang, ung thư phổi. 

• Tràn mủ, tràn khí màng phối: Khó thở, bạch cầu tăng cao, kháng thuốc. 

• Viêm màng não: Tốn thương não vĩnh tiễn, rối loạn hệ thần kinh, nguy cơ tử vong cao. 

• Hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS): Dần đến áp xe phối (abscess) và viêm phối mạn tính. 
Các biến chứng này gây suy giảm miễn dịch, sức khỏe ảnh hưởng nghiêm trọng. 

• Tràn dịch màng tim, trụy tim và bóng tim to 

• Suy thận: Biến chứng ít xảy ra của viêm phối nặng. Nguy cơ suy thận cao hơn nếu người 
bệnh có thêm các tình trạng khác ở phối. 

• Những biến chứng khác: Viêm phúc mạc, viêm nội tâm mạc, viêm khóp, tử vong. 

Như vậy có thể thấy viêm phổi là bệnh nguy hiểm cần phải được chẩn đoán chính xác, từ đó có 
cách điều trị đúng cách. 

Chẩn đoán viêm phổi 

Đe chấn đoán bệnh, bác sĩ sẽ dựa vào triệu chứng lâm sàng của viêm phối, bệnh sử, tiến hành 
nghe phổi và chụp X - quang ngực. 





Bác sĩ có thể yêu cầu nguời bệnh thực hiện một số xét nghiệm khác nhu: 

• Xét nghiệm máu 

• Chụp cắt lóp vi tính (CT scan) 

• Thử nghiệm đờm 

• Xét nghiệm dịch phối 

• Xét nghiệm nuớc tiểu 

• Nội soi phế quản 

Chấn đoán viêm phối chính xác sẽ giúp có cách điều trị đúng và hiệu quả nhất. 

Viêm phổi có tự khỏi không? 

Các chuyên gia hàng đầu về hô hấp nghiên cứu và kết luận hầu hết các truờng họp viêm phối 
không thể tự khỏi, mà cần có biện pháp điều trị phù họp. Neu đuợc phát hiện sớm, chữa trị đúng 
cách và triệt đế thì sẽ khỏi hoàn toàn. Một vài truờng họp bệnh viêm phối rất nhẹ thì có thế tự 
khỏi. 



T\* À _•_• Ạ__Ạ • 

Điêu trị viêm phoi 

Cách điều trị bệnh viêm phối hiệu quả nhất là dựa vào nguyên nhân gây bệnh và mức độ bệnh 
nặng hay nhẹ. 

Do vi khuẩn 

Sử dụng thuốc kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ. Tránh nhờn thuốc, nguời bệnh cần phải uống 
đầy đủ liều ngay cả khi triệu chứng bệnh thuyên giảm. 

Do virus 

Viêm phối do virus uống kháng sinh không có tác dụng, nguợc lại còn dần đến nhờn thuốc. 
Trong truờng họp này, nguời bệnh nên nghỉ ngoi, uống nhiều nuớc. 

Do nấm 

Sử dụng các loại thuốc chống nấm điều trị. 

Do mycoplasma 

Kháng sinh cũng đuợc dùng để điều trị viêm phổi do mycoplasma. Một vài truờng họp bệnh rất 
nhẹ không cần điều trị, bệnh sẽ tự khỏi. 

Viêm phổi uống thuốc gì? 




Bệnh nhân viêm phối có thế được bác sĩ kê các loại thuốc sau: 

• Kháng sinh: Penicillin, sunphamit. 

Viêm phổi nặng: 


o Tiêm penicillin procain: Người lớn tiêm 2-3 lần/ngày và 400.000 đơn vị/lần. 
o Tiêm ampicilin: Người lớn tiêm 4 lần/ngày và 500mg mồi lần. Trẻ em: Tiêm liều 
lượng bằng 1/2 - 1/4 người lớn. 

• Thuốc hạ nhiệt, giảm đau: Aspirin, acetaminophen. 

• Cho người bệnh uống nhiều nước và hít hơi nóng đế dễ thở hơn. 

• Neu bệnh nhân thở rít: Dùng thuốc hen theophylin hoặc ephedrin. 

• Người bệnh không ăn được: Ăn thức ăn loãng, lỏng, mềm. 

Thảo dược trị bệnh viêm phổi 

Bên cạnh thuốc tân dược, những loại thảo dược tự nhiên giúp điều trị bệnh viêm phổi an toàn và 
hiệu quả. Ví dụ như: 


Mật ong 


Mật ong có tính kháng khuấn cao giúp tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh hiệu quả. Chính vì thế, mật 
ong đuợc coi là thần duợc trong điều trị viêm phối. 

Thay vì sử dụng đuờng, bạn có thế sử dụng mật ong. Hoặc uống nuớc mật ong chanh hàng ngày. 

Húng quế 

Húng quế có chứa nhiều tinh dầu, loại tinh dầu này đóng vai trò tiêu diệt vi khuẩn có hại trong 
cơ thể. Vì thế, các chuyên gia đua ra lời khuyên nguời bệnh viêm phổi nên ăn húng quế hàng 
ngày. Đe đạt hiệu quả trị viêm phối cao nhất, nguời bệnh nên ăn tối thiểu 6 lần mồi ngày. 

Tỏi 

Tỏi chứa kháng sinh tự nhiên rất mạnh allicin. Kháng sinh này tiêu diệt vi khuấn gây bệnh, chữa 
viêm phổi hiệu quả. Nguời bệnh nên dùng tỏi chế biến vào món ăn hàng ngày. 

Phòng ngừa bệnh viêm phổi hiệu quả 

• Tiêm vacxin ngừa viêm phổi cho trẻ, đối với trẻ trên 6 tháng tuổi tiêm phòng cúm. 

• Vệ sinh sạch sẽ, rửa tay truớc khi ăn, sau khi đi vệ sinh. 

• Ăn uống đầy đủ cân bằng chất dinh duỡng 

• Ngủ đủ giấc, luyện tập thế dục thể thao thuờng xuyên vừa sức 

• Không hút thuốc lá, hạn chế uống bia ruợu, nuớc ngọt, đồ uống có gas, có chứa cồn 

Những thông tin về bệnh viêm phối trên đây hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc hiểu rõ hơn về căn 
bệnh này, đồng thời có cách điều trị và phòng ngừa tốt nhất. Chúc bạn luôn luôn khỏe mạnh! 


Nguồn: https://kenhitv.vn/viem-phoi/ 



